ScIComm - SclentometrIcs rút bài báo sử dụng đữ liệu từ danh sách Beall https://sc.sshpa.com/post/5749 
b5 


Scientometrics rút bài báo sử dụng dữ 
liệu từ danh sách Beall 


a sciencevietnam Rg @® September 08, 2021 


ENHANCED BY Google mm 


SSHPA (08-09-2021) — Mới đây, tạp chí Scientometrics đã quyết định rút bài báo có 
tựa đê “Predatory publishing in Scopus: evidence on cross-country differences” [1,2]. 
Theo thông báo rút bài [2], tổng biên tập Scientometrics đưa ra quyết định này vì 
các kết quả trong bài không đảm bảo. Quá trình bình duyệt sau xuất bản cũng đánh 
giá phân tích hồi quy không đầy đủ. Đáng chú ý, cả hai tác giả của bài đều không 
đồng ý với quyết định này. 

Bài báo Predatory publishing In Scopus: evidence on cross-country differences tìm 
kiếm các tạp chí có tên trong cả danh sách Beall về các tạp chí săn môi và cơ sở dữ 
liệu Scopus. Các tác giả cho thấy có 324 tạp chí và hơn 165 ngàn bài báo trong giai 


đoạn 2015-2017 thuộc cả 2 danh mục [1]. Kết quả này sau đó cũng được tạp chí 
Nature đưa tin [3]. 


Retractton Note | Published: 06 Septembser 2021 


Retraction Note to: Predatory publishing In Scopus: 
evidence on cross-country differences 


Vít Machá¿ek P2 8 Martin Srholec 


Sctentometrtcs (2021) ' Cite thịs article 
259 Accesses ' 33 Altmetrc ' Metrics 


€ :ne Oriqinal Article was published on 07 February 2021 





Retraction Note to: Selentometrles (2021) 126:1897—1921 
https://dol.org/10.1007/S11192-020-03852-4 


Vê vụ việc rút bài của nghiên cứu này, trang RetractionWatch cho biết Frontiers— 
nhà xuất bản có tạp chí được nhắc tới trong nghiên cứu—đã đề nghị Scientometrics 
rút bài vì các vấn đê xung quanh danh sách Beall [4]. Mặc dù là một trong những 
danh mục đầu tiên về tạp chí săn môi, danh sách Beall đã phải dừng hoạt động vì 
các vấn đê về phương pháp luận, dữ liệu và sự minh bạch. 


Phản hồi lại lời đề nghị này, các tác giả cho biết danh sách Beall hiện vẫn được sử 
dụng rộng rãi để xác định các tạp chí có khả năng là tạp chí săn mồi. Chính vì vậy, 
không có lý do gì để rút bài. 


Iof3 0/11/2021,9:41 AM 


ScIComm - SclentometrIcs rút bài báo sử dụng đữ liệu từ danh sách Beall https://sc.sshpa.com/post/5749 


Sau đó, tạp chí Scientometrics đã gửi bài báo đi phản biện sau xuất bản. Cuối cùng, 
quyết định rút bài đã được đưa ra. Mặc dù vậy, quyết định này cũng gây ra bức xúc 
cho hai tác giả của bài báo và cả các thành viên trong ban biên tập. Một thành viên 
ban biên tập Scientometrics cho biết ông sẵn sàng từ chức để phản đối quyết định 

này [4]. 


Có thể thấy, vấn đề rút bài, và quy trình rút bài hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề và 
cần được cải tổ mạnh mẽ [5,6]. 


Tài liệu tham khảo: 


[1] Machá¿ek V, Srholec M. (2021). RETRACTED ARTICLE: Predatory publishing In 
Scopus: evidence on cross-country differences. Scientometrics, 126, 1897-1921, DOI: 
10.1007/s11192-020-03852-4 


[2] Machá¿ek V, Srholec M. (2021). Retraction Note to: Predatory publishing In 
Scopus: evidence on cross-country differences. Scientometrics, DOI: 
10.1007/s11192-021-04149-w 


[3] Chawla DS. (2021). Hundreds of 'predatory' Journals indexed on leading scholarly 
database. Nature, DOI: 10.1038/d41586-021-00239-0 


[4J Oransky I. (2021). Authors obJect after Springer Nature Journal cedes to publisher 
Frontiers“ demand for retraction. RetracttonWatch. URL: https://retractionwatch.com 
/2021/09/07/authors-obJect-after-sprInger-nature-journal-cedes-to-publisher- 
frontiers-demand-for-retraction/ 


[5] Vuong QH. (2020). Reform retractions to make them more transparent. Nafure, 
562(7811), 149. 


[6] da Silva JAT, Vuong QH. (2021). Fortification of retraction notices to improve their 
transparency and usefulness. Learned Publishing, 34(AOP), DOI: 10.1002/leap.1409 


(Ò Last modified: 9/8/20214:03PM_ @>Views: 2 E)o vo 


Bài liên quan: 
e Bài nghiên cứu phải xin rút bài tới hai lần 
e Tác giả Việt nêu quan điểm về việc rút bài báo khoa học trên Nature 
e Lỗi tại Excel 
e “Gót chân Achilles” của xuất bản khoa học 


se Bình duyệt học thuật cho các tạp chí “săn mồi” 


Ý kiến bạn đọc (0): 


Comment 





€i(iNollalalISr-Ia 


2of3 0/11/2021,9:41 AM 


ScIComm - SclentometrIcs rút bài báo sử dụng dữ liệu từ danh sách Beall https://sc.sshpa.com/post/5749 


© 2018 - 2021 EASE Vietnam SciComm System. All rights reserved. Powered by Vuong & Assocliates. 
Built to serve the social sclences and humanities. 


3of3 0/11/2021,9:41 AM 


